Sigma - Đơn vị cung cấp và lắp đặt quạt trần 
công nghiệp hàng đầu Việt Nam 


Chào mừng bạn đến với Sigma - đơn vị hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp và 
lắp đặt quạt trân công nghiệp HVLS chất lượng cao. Với tâm nhìn và cam kết hàng 
đầu về hiệu suất và tiết kiệm năng lượng, chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của nhiều 
doanh nghiệp lớn. Quạt HVLS không chỉ đơn thuần là một thiết bị làm mát, mà còn là 
một giải pháp thông minh tối ưu hóa môi trường làm việc. Hãy cùng ad khám phá chỉ 
tiết hơn về tiêm năng và lợi ích của loại quạt này nhé! 


Quạt HVLS là gì? 


Quạt HVLS (High Volume, Low Speed) là một loại quạt trân công nghiệp có đặc điểm 
là hoạt động ở tốc độ chậm nhưng diện tích cánh quạt lớn. Điêu này tạo ra luồng 
không khí mạnh mẽ và liên tục, lan tỏa khắp không gian một cách hiệu quả. Đặc biệt, 
quạt HVLS thường được sử dụng trong các môi trường như nhà xưởng, hội trường, 
sân bay, siêu thị và nhiêu nơi khác cân sự làm mát toàn diện. 


Tiêu chuẩn của một quạt HVLS chất lượng 


Một quạt trần HVLS chất lượng cần đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thiết 
kế, vật liệu và hiệu suất. Tại Sigma, chúng tôi cam kết cung cấp những sản phẩm đạt 
chất lượng cao nhất, đảm bảo sự bền bỉ và an toàn trong quá trình sử dụng. Với các 
công nghệ tiên tiến, quạt HVLS của chúng tôi không chỉ đảm bảo hiệu suất làm mát 
tối ưu mà còn giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể. 


Hiệu suất làm mát vượt trội 

Với cánh quạt rộng và tốc độ quay chậm, quạt HVLS tạo ra luông không khí mát mẻ 
và liên tục, lan tỏa khắp không gian. Điêu này không chỉ giúp làm mát môi trường, mà 
còn đảm bảo sự thoải mái cho nhân viên và khách hàng trong các môi trường công 
nghiệp hay thương mại. 


Tiết kiệm năng lượng đáng kể 

Mặc dù có kích thước lớn, quạt HVLS hoạt động ở tốc độ chậm, tiêu thụ ít năng lượng 
hơn so với các loại quạt thông thường hoạt động ở tốc độ cao. Điều này giúp giảm 
đáng kể hóa đơn điện và đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường. 


Khả năng làm việc êm ái 

Không chỉ làm mát môi trường, quạt HVLS còn được thiết kế để hoạt động với độ ồn 
thấp. Điều này đảm bảo không gian làm việc yên tĩnh và tập trung, tạo điều kiện tốt 
nhất cho sản xuất và làm việc hiệu quả. 


Bền bỉ và đáng tin cậy 

Với vật liệu và công nghệ sản xuất hàng đầu, quạt HVLS của Sigma được đánh giá 
cao về độ bền và độ tin cậy. Điều này đảm bảo rằng bạn có một giải pháp làm mát 
đáng tin cậy trong thời gian dài, giảm thiểu các sự cố và thời gian bảo trì. 

Sigma tự hào là đơn vị cung cấp và lắp đặt quạt HVLS hàng đầu tại Việt Nam, mang 
đến giải pháp làm mát thông minh và tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp. 
Đặt niềm tin vào chúng tôi để trải nghiệm sự khác biệt mà quạt HVLS có thể mang lại 
cho môi trường làm việc của bạn. 


